08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp za Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


Trang Chủ > Status > STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh 
Của Gió Mơn Man 


& Nguyễn Văn Hiệp € 0 


Mục Lục Bài Viết 


Status Hay Viết Về Mùa Thu Lãng Mạn! 


Status Hay Về Mùa Thu! Người ta thường nói mùa thu là mùa của tình yêu, bởi chính cái se lạnh của cơn 
gió mơn man và vị ngọt của mùa hương hoa sữa càng khiến người ta muốn được yêu thương. Thế nên, 
mùa thu chính là mùa được nhiều nhà văn, nhà thơ sử dụng trong những tác phẩm. 


Hàu hết mọi người đều rất yêu cái tiết trời của mùa thu nhất, dịu dàng, dễ chịu, nhu cô gái thuần don, 
bao dung và lãng mạn vậy. Bởi lẻ, họ thích bầu trời mùa thu, cơn gió mát lạnh mùa thu, những cơn mưa 
rà rích và cả những chiếc lá vàng dâng kín lối đi... Thu đấy, thật khó dé lột tả hết cái vẻ đẹp của thu. Thu 
đấy, người con gái dịu dàng dễ mến, một chút làm cao càng làm ta thêm yêu thu da diết. 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 1/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 





Home ÁnhBep  SEHinhNén  QTinhYéu % Danh Ngôn [Œ Status 


& Thơ Ngắn 





Status Những Ngày Cuối Thu Hay 


1. Mình muốn sống ở một con phố cổ qua bốn mùa. Mùa Đông có gió lạnh se se, có ai đó ngồi cùng uống 
ly trà ám. Mùa Xuân có nắng ám áp làm hồng đôi má. Mùa ha có mua rào, có người che chung một chiếc 
ô. Mùa thu có lá vàng rơi trên vai áo ai đó. Mình muốn ở con phố có nhỏ bé, bui bặm, xinh đẹp này cùng 
một người yêu nhau dài lâu. 


2. Mùa thu chàm chậm đến, chúng ta cũng chậm chậm yêu thương nhau. Gửi những trái tim vụn vỡ đã 
từng chứa bao thương tón ngoài kia, đừng lưu giữ chút đau đớn mãi, hãy để cái se lạnh mùa thu hong 
khô hàng nước mắt. Hãy cười đi hạnh phúc sẽ đến tìm. 


3. Những ngày cuối thu. Giữa cái thành phó xa lạ — thành phố hơn 7 triệu dân. Tôi muốn hỏi: Bạn đã 
thấy bao giờ cô đơn chưa?” 


4. Sầu muộn. Đó luôn là từ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi mùa thu tới, bởi tôi biết mùa hè đã qua, ngày 


sẽ ngắn hơn và chúng tôi không sống trong thế giới quyến rũ của những con nhím ở kỷ băng hà nữa. 
Không ai chịu nổi vết thương, dù nhỏ nhất, do kẻ khác gây ra. 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 2/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


7. Trong những cơn mưa thu, ai đó bước đi qua phố nghe con tim mình lạc nhịp, bất chợt những cảm xúc 
xưa cũ ùa về, cả những khoảng màu không rõ sáng tối, những ký ức bện chặt vào nhau như tấm vải dệt 
cũ kĩ vết thời gian. Người ta vẫn gọi đó là khoảng xa xăm hoài niệm, và bất chợt màn lá mỏng sắc vàng 
đậu khẽ trên vai, vương trên tóc cũng khiến tâm hồn xao động không yên. Mùa thu vẫn thường hay trưng 
ra thứ đặc sản riêng biệt chỉ riêng thu mới có, đó là hương thơm ngào ngạt len nhẹ vào cánh mũi, chạm 
vào tận sâu trong lồng ngực, mùi hoa sữa nồng nàn, mùi cóm xanh thơm ngát, cả mùi đất åm sau những 
cơn mưa. 


8. Ta ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm dài Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó. — Lưu Quang Vũ 

9. Tôi vẫn luôn thích mùa đông, mùa thu và những ngày hè âm u khi bão tới. Mọi thứ khoác trên mình 
màu xám xịt của khói và nỗi buồn thi tích tụ ngày một dày thêm nhu tàn thuốc trong gat tàn. Màu xám 
vẫn thường gợi lên sự u uất bí án, có lẽ vi thế mà khi ấy người ta hay buồn. — Neih 

10. Bốn mùa trong một năm thì mùa nào cũng có một vẻ đẹp riêng nhưng có lẽ mùa thu là mùa trong 
lành nhất, tiết trời dễ chịu nhất. Khi ánh nắng không còn quá gay gắt, mùa mưa bão cũng vừa qua đi, 
mùa thu mang theo những cơn gió heo may se se lạnh rất riêng. Gió heo may rất hiền hòa, làm vơi đi cái 
oi bức của mùa hè vừa qua nhưng không làm người ta cảm thấy lạnh. 

11. Cô đơn hay không cô đơn đó là sự lựa chọn của cậu. Lỗi không thuộc về sự dịu dàng của mùa thu... 
12. Đi tìm mình trong những câu hát về mùa thu: “ Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy 
mình chẳng nhớ nỗi một con đường”... Không phải nghệ sĩ, nhưng tâm hồn nghệ sĩ, nên cho mình đi lạc 
để mà yêu Hà Nội — những cung đường nắng mật mùa thu, được không? 

13. Tâm hồn này đẹp như mùa thu Paris, nhưng mà điều em cần là một chàng trai đèo em trên Ducati. 
14. Yêu anh khi lá còn xanh, đến Thu lá vàng anh đã xa em. 


15. Những ngày thu đẹp bao nhiêu, hẹn nhau một chén trà chiều đi em... 


16. Nghĩ đến lá rụng bao giờ cũng cảm thất một nỗi buồn vu vơ, một nỗi buồn mắt mát và hầu như kèm 
thêm một nỗi giá lạnh không đến mức não nùng thì cũng là một bàng khuâng. — Băng Sơn, Mùa rụng lá. 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 3/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


18. Sự kết thúc của mùa hè là bắt đầu của một mùa thu dày lá vàng rơi khiến cho lòng người bỗng nhiên 
xao động một cách lạ thường. Không còn cái nóng bức, ngột ngạt của mùa hè, nghe đâu đó có chút se 
lạnh nhe nhàng. Vô tình nhìn chiếc lá khẽ rơi, chao đảo vài cái trong gió rồi nhẹ nhàng chạm đất, giật 
mình rằng thu khẽ đến tự bao giờ. 


19. Mùa thu đến mang theo cái gì đó rất bình yên, một sự phẳng lặng đến lạ thường, như nước hồ mùa 
thu lăn tăn không gợn sóng. Là thời gian ngắn để ta dừng lại một lát, chậm lại một chút nhìn vào cuộc 
sống và bắt đầu những thử thách hay đơn giản chỉ là nhớ lại rằng một mùa đông đầy gió lạnh sắp đến. 


20. Mùa thu là mùa của những cơn gió heo may lành lạnh mỗi buổi sớm, mùa của bầu trời xanh cao vời 
vợi không gợn bóng mây, mùa của những góc phố tháng 8 nồng nàn hương hoa sữa. Chả biết từ bao 
giờ,mùa thu gợi đến cảm hứng thi ca, là những bản ballad nhẹ nhàng và êm đềm, dần đưa con người 
chìm sâu vào giấc ngủ thư thái, không suy nghĩ lo toan giữa những tấp nập của cuộc sống. Êm đềm và 
buồn chán, hai thứ đó khác hẳn nhau nhung lại cách nhau một ranh giới quá mong manh. Những người 
quá nhạy cảm với cuộc sống họ thường không nhận ra ranh giới đó để rồi thật sâu trong thâm tâm họ 
mặc định rằng: mùa thu buồn lắm. 


21. Tháng 8 mùa thu, những ký ức thời xưa bé lại ùa về. Ta nhớ cái đèn lồng tự làm bằng lon nước ngọt 
đầu tiên,ta nhớ chiếc đèn ông sao đầu tiên, cùng lũ trẻ con trong xóm háo hức rước đèn khắp xóm rồi 
quây quần phá cỗ dưới ánh trăng. Ta nhớ những tiếng cười giòn tan trên những khuôn mặt lũ trẻ lắm lem 
bui bán lắm tắm mò hôi,lại đưa tay áo lên mặt quét rồi lại lao vào vui đùa. Lúc đó người lớn nói rằng: trên 
tráng có chú Cuội ngồi góc da. Dé rồi mỗi khi trăng tròn lai ngước đôi mắt ngây ngô lên bầu trời tìm chú 
cuội. Trăng hôm nay tròn như chiếc bánh. 


22. Mùa thu mang theo những cơn mưa bắt chợt, mưa chợt đến rồi chợt đi mang cho đất trời và lòng 
người bao cảm xúc, xao xuyến đến lạ lùng. Mưa trong veo. 


23. Đâu đó có ai chằm chậm dừng xe, phủi nhẹ trên áo vài giọt lá vàng lắm tắm trên vai. Ngước mắt lên 
nhìn những tia nắng xuyên qua khe lá, khẽ mỉm cười: mùa thu - rồi lại hòa mình vào dòng người xuôi 
ngược. 


24. Cảm ơn tháng 8, cảm ơn mùa thu đã cho ta có những phút giây để nhìn lại chính mình. Cho ta những 
phút giây dé cho mình những ước ao bé nhỏ, những suy tư, khát vong về những điều trong tương lai. Và 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 4/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


26. Tháng 8 thu về, mùa nhớ, mùa yêu. Thu gõ cửa. Nắng hanh hao, gió hanh hao. Như lòng người lúc 
vơi lúc cạn, thu chùng chình đi qua ngõ. Từ lúc em đi, ngõ nhỏ không mùa đợi bước chân em lại. Thắm 
thoát đất trời lại trở minh sang Thu. Em nói với anh rằng mùa thu là mùa của những ước mong. Giờ mình 
anh miên man mơ về những mùa thu đã qua. 


27. Thu đỏng đảnh như nàng tiểu thư kiêu kì, nhẹ nhàng chớp chớp hàng mi cong, vươn mình khe khẽ 
như vẫn muốn ngủ vùi. Thu chùng chình, dỗi hờn oán trách hè sao đã vội qua. Anh nghe không, tiếng thu 
đang gọi anh, gọi em, gọi cả tình yêu chúng mình, thế nên nếu thiếu đi anh, mùa thu này sẽ thế nào. 


28. Em đã trót để hương hoa sữa len lỏi vào chuyện tình của mình, để rồi đi đâu cũng ám ảnh khôn nguôi 
như hình bóng anh luôn ngập tràn tâm trí. Hoa sữa là của thu, thu là của anh và anh là của em. 


29. Phố thu, ta tìm thấy nhau trong cái nắm tay đầy vụng dại thuở mới yêu, tìm thấy nhau trong ánh cười 
nơi đáy mắt, rất trong, rất hiền. Ta tìm thấy nhau, tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình. 


30. Mùa vào thu không chỉ đẹp vì cỏ cây hoa lá, vì trời đất hiền hòa mà vì còn những kỉ niệm dịu dàng — 
dịu dàng như tình em. 


31. Trần Thị Phương Thảo: Ngày xưa ghét mùi hoa sữa vô cùng nhưng bây giờ lại đợi mùa thu đến dé 
được đi chằm chậm trên đường và nhám nháp, tận hưởng cái mùi hương dáng ghét đó! 


32. Thích những con đường lá rụng mùa thu. Và ghét phải đi một mình trên những con đường đó. 


33. Mùa thu, mùa lá rụng, trời nắng, gió nhưng vẫn se se lạnh. Đôi khi có cảm giác thu thái dễ chịu, đôi 
khi lại thấy lòng vương vấn đượm buồn ... Mùa thu nhẹ nhàng nên nỗi buồn dường nhu cũng nhe nhàng 
như thé... 


34. Mùa thu mùa lá rụng. Thích cái cảm giác yên bình lúc lá rụng nhưng xen lẫn là sợ cảm giác lá rụng 
như sự chia ly... 


35. Là khi bắt chợt bạn thấy hoa cúc vàng rực những con đường, hoa cúc theo các cô bán hoa rong khắp 
các ngõ ngách, là khi bước trên những con đường trải lá vàng, khi hoa sữa nồng nàn từng góc phố. 
Nắng bớt gay gắt hơn, gió dịu nhẹ hơn... Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ.... Hà Nội 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 5/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp za Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


tự vấn, thói quen nói chuyện với cây hay tư lự một mình một góc, đã lâu rồi ta không một mình, lâu rồi ấy 
nhỉ. 


37. Giọt nắng vàng đầu tiên xuyên qua tán lá roi vào mắt làm em nheo mắt ngước nhìn. Buổi sáng thức 
giác, bước ra ngoài thấy trời se lạnh, lần đầu tiên sau những ngày hè oi à có cảm giác lành lạnh của hoi 
Sương...em chợt nhận ra mùa thu đã đến. 


38. Mùa thu đã đến... ngoài trời những chiếc lá vàng trao lượn từ trên cành cao rồi đáp nhẹ nhàng xuống 
mặt đất vô tình đậu trên vai em. Đỡ lấy chiếc lá lật qua, lật lại ngắm nghía chiếc lá mềm mại và mỏng 
manh như người thiếu nữ trong tà áo dài trắng. Thật đẹp, thật dịu dàng. 


39. Gió se lạnh buổi sớm, hơi sương buói sáng mùa thu làm em nghĩ đến anh. Người thường khoác 
thêm chiếc áo mỏng, quàng thêm cái khăn voan mỗi khi em ra ngoài. Anh nói vì anh sợ em sẽ bị ho. 
Trong vườn nhà ai hoa cúc vàng nở đó đây... Thu đã về. 


40. Mùa thu, những gánh hàng rong khắp phố đâu đâu cũng thấy bày toàn ĝi, hương ói chín lan khắp 
phó. Em lại cùng anh di dạo trên phó, thấy thèm cảm giác ngọt bùi của vị ói. 


41. Hà Nội ồn ào, người đi lại hối hả máy ai nhận ra sự chuyển mình của thời tiết. Chỉ có anh và em hay 
lang thang trên những đường phố Hà Nội để cảm nhận mùa thu Hà Nội. 


42. Buổi sáng mùa thu trời trong gió mát trên nền trời trong xanh chỉ trôi lưa thưa vài áng mây mỏng lang 
thang, thong dong thả bộ trên không trung ngắm nhìn những dòng người vẫn hối hả cho cuộc sống 
thường nhật. Em thả bộ trên con đường vẫn đi hàng ngày nhưng hôm nay có thêm một điều mới đó là 
những chiếc là vàng bay... 


43. Thu Hà Nội đẹp, buồn và dễ làm con người ta cảm nhận được cái tình của người Hà Nội hơn, đúng 
không anh nhỉ? Để bây giờ, em đứng ở đây, cách Hà Nội cả bảy trăm cây số mà vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn 
thương, vẫn khao khát về một mùa thu Hà Nội...mùa thu đó có cả anh. 


44. Hà Nội sinh ra để người ta nhớ và yêu, Hà Nội có mùa thu đẹp se sắt lòng người. 


45. Mùa thu trong em có những tia nắng thoảng nhẹ. Bầu trời không cao, cũng không quá trong xanh, 
nhưng lại hiền hòa đến nao lòng. Từng sợi nắng đan xen vào nhau như một tắm lưới mảnh đến trong 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 6/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


Status Hay Về Mùa Thu Lãng Mạn 


46. Mùa thu trong em mát rượi những cơn gió heo may xao xác. Không mạnh bạo quyết liệt như gió 
đông, không gay gắt nồng nàn như gió hè, và càng không âm thầm ủy mị như gió xuân. Gió thu nửa kín 
đáo mà mặn mà, nửa như một chàng lãng tử ít tâm sự mà lại nhiều cô đơn. Cây xoan sau nhà mới đây 
còn rụng hoa tím ngõ như hàng trăm hàng nghìn chiếc chong chóng nhỏ xoay minh, thì giờ đã quay quát 
thả từng chiếc lá mảnh dẻ. Gió hờ hững, và lá cũng chỉ rụng hững hờ. Xào xac, xào xac... Gió thói, lá rơi, 
từng cong cỏ gà đu đưa thân mình khiến các chú chuón kim giật minh vì không còn chỗ đậu. Tất cả đều 
làm nên một giai điệu dịu hiền của mùa thu trong khoảng không bé xíu trước cổng nhà. 


47. Mùa thu trong em là trải dài một màu hồng của các khóm tóc tiên khỏe mạnh. Những nụ thon dài, 
những cánh hoa mềm mịn ngọt ngào như ngón tay của người thiếu nữ mới đầu còn e ấp, rồi chỉ qua một 


đêm đã vội vươn cao mình trên nền xanh biếc của lá cỏ. Sáng nào cũng có một cô bé con lũn cũn ra ngồi 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 7/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp za Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


48. Mùa thu trong em là một đoạn ngõ ngắn mà chứa những kỷ niệm thật dài, nơi những đứa trẻ con tỉ 
mẫn ngồi chọi cỏ gà, so nhau từng viên bi nhỏ, đùa vui trong những trò chơi có xưa giản đơn. Hơi co ro 
trong làn áo mỏng nên miệt mài cả buổi vẫn không phải dua tay lén quét má ng hồng vì trời nắng. Là 
những tàu lá sen, tròn và mát như bàn tay mẹ khi trán con đang rực lửa. Là những hạt cốm xanh trong 
dịu dàng, ăn qua rồi mới thấy ngọt thơm mùi lúa nếp. Là một đêm rằm tháng tám yên bình gối đầu lên tay 
kể chuyện chú Cuội chị Hằng. Là những bó hoa cúc lăn làn vàng rộm, rực rỡ theo sau xe cô gái rong ruói 
khắp phố phường. 


49. Mùa thu đi qua, chỉ còn nỗi nhớ ở lại, hòa quyện một cách duyên dáng trong hương hoa sữa nửa 
cuối cái mùa dịu dàng. Nếu có ai hỏi xa Hà Nội em nhớ điều gì nhát, thì không thể phủ nhận rằng, thứ 
đầu tiên khiến em vấn vương chính là mùi hăng hắc mà ngòn ngọt trên những con đường đêm Hà Nội 
cuối thu. Đi chàm chậm quanh các góc phố đông đúc mà cố kiếm tìm cho mình một chút bình yên, thả 
minh trong cảm giác mát lạnh nồng nàn bên những khóm li ti tráng xanh dé rồi cứ mãi lưu luyến bin rin. 
50. Trong màn đêm, sự yên lặng hiếm thấy của những con phố khúc hát: “Nhớ mùa Thu Hà Nội” được 
vang lên. 


51. Thu Hà Nội đẹp, buồn và dễ làm con người ta cảm nhận được cái tình của người Hà Nội hơn, đúng 
không anh nhỉ? Để bây giờ, em đứng ở đây, cách Hà Nội cả bảy trăm cây số mà vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn 
thương, vẫn khao khát về một mùa thu Hà Nội...mùa thu đó có cả anh. 


52. Hà Nội sinh ra dé người ta nhớ và yêu, Hà Nội có mùa thu đẹp se sắt lòng người. 


53. Anh à, giữa cái khe khẽ chạm của một mùa thu xứ Bắc, anh có còn nhớ tới mùa điệp vàng trải thảm 
lối đi, có còn nhớ những chiều hun hút gió, mình đứng trên thành cầu mà hét vang, những ngày mưa nhè 
nhẹ, miên man một nỗi nhớ biển chiều? Ở đó, có em, có mùa thu miền Trung chẳng đẹp chẳng thơ mộng 
nhưng mà say sắt lòng người một nỗi nhớ lặng câm. 


54. Tháng 10 rồi, cuối thu rồi. Không hiểu sao phải chờ đến khi mùa thu sắp qua rồi tôi mới bắt gặp được 
cái sắc thu quen thuộc ấy. Chậm chạp và bình thản, nhịp thời gian cũng chẳng vội vàng như mọi khi. Có 
lẽ mùa thu năm nay đến muộn, hay là bởi vì đến tận bây giờ tâm hồn tôi mới gom đủ sự bình yên để cảm 
nhận được sự chuyển mình của đất trời? Không rõ, và cũng không muốn nghĩ nữa, mặc kệ hét đi. Dần 
buông... 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 8/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp za Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


57. Có lẽ bởi mùa thu mỏng manh quá nên con người ta cần được che chở và muốn được yêu thương 
hơn. 


58. Mùa thu, cái mùa đẹp nhất trong năm. Ít nhất với ta là như vậy, cái mùa mà ta thích nhất. Không tươi 
sáng, rộn ràng, rực rỡ sắc hương như mùa xuân, nhưng cũng không ướt át, åm ương của mưa phùn 
những ngày đầu năm mới. 


59. Thu cũng không khắc nghiệt như mùa đông, lạnh đến cắt da cắt thịt, lúc nào cũng xù xì trong những 
bộ quần áo dầy cộp. Thu chỉ hơi xe lạnh, đủ để cảm thấy cần có nhau trong những yêu thương, trong 
những cái nắm tay thật chặt và cả những cái dựa đầu vào vai nhau bên ghế đá công viên. 


60. Yêu thương của mùa thu là yêu thương trong yên lặng, yêu thương bằng cả tắm lòng, bằng cả con 
tim. Không những lời sáo rỗng, không vật chất tầm thường mà đích thực đó là yêu thương. Nó bền chặt, 
vĩnh cửu và mãi mãi trường tồn với thời gian. Tôi yêu em như yêu mùa thu vậy, và yêu thương tôi dành 
cho em cũng như yêu thương mà thu dành cho tôi... 


61. Không gian yên tĩnh, xào xac một chút lá khô, giữa thiên nhiên trong lành, giữa thu lãng man, chỉ tôi 
và em, chỉ có yêu thương... chẳng nói một lời, chỉ có con tim đang cùng nhịp đập. 


62. Sài Gòn vốn nỗi tiếng với hai mùa mưa và nắng. Nhưng tôi nhận ra nơi đây cũng có bốn mùa như Hà 
Nội. Chỉ là chúng không rõ rệt để ta có thể cảm nhận từng ngày. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy mùa của Sài 
Gòn đến chậm hơn một chút. Giống như lúc này, khi cơn gió lạnh đã tràn về miền bác nhưng Sài Gòn 
mới bước vào thu. Những tia nắng dịu nhẹ mang theo chút hanh hao khiến lòng người xao xuyến. 
Dường như có một chút gì đó chậm lại trong cuộc sống hối hả năng động nơi đây. 


63. Thu Sài Gòn là như vậy đó, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh. Đôi khi cuộc sống làm cho con người 
trở nên vội vã, họ chẳng có thời gian dé cảm nhận những chuyền biến của đất trời dé rồi một ngày ho 


chợt giật mình nhận ra rằng ta đã lỡ một mùa thu. 


64. Có một chiều thu tháng 9, mùi hoa sữa nồng nàn của mùa thu Hà Nội hay tại lòng em bâng quơ mà 
bỗng thấy mình như trẻ lại. Những xốn xang, những mộng mơ, rồi cả chút lãng mạn ngày đầu em có... 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 9/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp za Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


66. Mùa đi ngang phố, đi ngang qua những ngày mười mấy, đôi mươi vụng dại, qua những lần em lỡ 
yêu, lỡ giận, lỡ nhớ, lỡ thương một người. Cô gái nhỏ của tôi ơi, lớn rồi, lòng dẫu có vương nhiều suy tư, 
thì cứ cười đi nhé... rồi tất cả sẽ an yên. 


67. Đa sầu lắm nên cũng lắm những lạ lùng. Thu Hà Nội bắt đầu từ hương hoa sữa, từ một sáng mai em 
đến trường sớm và ngửi thấy vị thu. Chẳng phải bằng tháng, bằng năm, em đo thời gian từ chính những 
xốn xang đặc biệt của lòng mình. 


68. Có lẽ thu Hà Nội sinh ra để dành cho em, em ạ. Thu chắc cũng thương em nhiều, nên mới tặng 
hương hoa nóng nàn suốt lối em đi, cho em những chiều nao lòng bình yên đến lạ, rồi cứ thế mà bát giác 
mỉm cười trong veo. 


69. Thu đi rồi chắc thu lại về, mang giùm em ngọt mát ủ đầy tuổi 20 và an nhiên đi qua mùa cũ. Nhỡ khi 
nào thấy nhớ, gửi giùm em chút hương xưa trong dịu, ngọt lành như một mùa em đã từng xuyến xao. 


70. Tôi vốn rất yêu thu là thế. Vậy mà giờ chẳng ghét cũng chẳng thương. Chỉ biết cứ thu đến tôi lại 
buôn. Vẫn cứ tự hỏi lòng: Mùa thu ấy đã về đâu? 


71. Mùa thu! Những đêm tháng 8 với những người đang yêu nhau thì được ngắm trăng với một nửa kia 
của mình là tuyệt vời nhất, mặt trăng tròn, ánh trăng sáng thật đẹp biết bao, nhưng với tôi thì ánh trăng 
chi đơn giản là ánh sáng có don, lạnh léo. Những đêm trăng sáng chỉ làm cho tôi cô đơn thêm mà thói. 
Tôi thường ngắm bầu trời vào những đêm không tráng mà thôi, lúc mà chỉ có máy ngôi sao nhỏ bé láp 
lánh mang ánh sáng từ một nơi xa sôi nào đó, nơi mà tôi cảm thấy mình là một phần của nó, noi cho tôi 
cảm giác bình yên,không cần quan tâm nó từ đâu đến và sẽ đi đến đâu, vì tôi không thể thấy rõ được tình 
yêu của mình mà chỉ nhỏ bé lắp lánh bất chợt trong tim mà thôi. 


72. Dé mặc bàn chân tràn đi trên con đường quen thuộc vào buổi sớm mai. Cảm giác dau rát thám tận 
gan bàn chân xuyên thấu vào cơ thé. Lá vàng rơi đầy, bay trong gió, bầu trời cao, trong xanh hon. Hình 
như thu đã về. Lần đầu tiên tớ cảm nhận được mùa thu sâu sắc như thế kë từ cái ngày ấy...ngày cậu rời 
xa tớ đi về phương trời xa, xa lắm, đến nỗi tớ không thể định hình được. Và.... tớ nhớ cậu. 


73. Những cơn mưa rào mùa thu nhè nhẹ kéo về. Tôi cuộn mình trên giường và lắng nghe tiếng mưa 
ngoài trời, hồi tưởng lại mùa thu của những năm về trước. Tầm này vài năm trước, có lẽ tôi dang cầm 
chiếc cặp che đầu, chạy thật nhanh, tránh những hạt mưa đang hối hả rơi xuống. Chạy đua với thời gian 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 10/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp za Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


một chiếc lá chết. Nhưng đâu đó trong tim tôi nhìn thấy hồn của nó và cả hồn của mùa thu nằm trong 
chiếc lá. 


75. Mùa thu chẳng gọi tên cho những những nỗi nhớ gầy hao, chẳng nguôi ngoai những nhớ thương tình 
cũ. Thu miên man, len lỏi chiếm lắp khoảng không riêng tư bên tách cà phê ấm nồng. 


76. Mùa hạ già nhường bước cho mùa thu lưng chừng chín tới, đó cũng là lúc những cây dầu già lá cội 
bắt đầu chuyển mình khoác trên thân bộ áo úa vàng. Một mùa thu nữa lại đến, cũng nghĩa là một mùa 
thu sắp sửa đi qua và em lại đợi anh một mùa lá rụng. 


77. Năm nay mùa thu đến muộn hơn một chút và cô đã quen với việc chờ đợi bó hoa bất tử được gửi 
đến, sau đó ký vào hóa đơn xác nhận của tiệm hoa, với tên người gửi chính là anh. Điều đó giúp cô xác 
định anh vẫn còn sống và một ngày nào đó không xa anh sẽ quay về bên cô. 


78. Mùa thu! Thích nhất là có thể đi bộ thỏa thích mà áo sơ mi không bị dính bết vào người nhom nhớp, 
chỉ có gió luồn nhẹ khẽ khàng từ có áo để mở mát rượi đến rờn rợn cả làn da. 


79. Và vì mùa thu có thể dậy sớm được một cách nhẹ nhàng, nên tôi có thêm thời gian gọi một ly cafe 
nâu sóng sánh ở một quán vỉa hè. Nếu không có mùi thuốc lá mà đám chiến hữu ngồi bên thường châm 
vài điếu khi chờ đồ uống được bưng ra, thì một buổi sáng của tôi ở ngoài đường bắt đầu bằng mùi cafe 
trong trẻo như thế. 


80. Mùa thu quyến rũ bởi gió, gió mùa thu hay bởi mùi thơm. Mỗi khi đi ngoài đường, có gió trườn qua, 
ngoài việc lim dim mắt thích thú vì... mát, tôi còn thích chun mũi hít hà. 


81. Thu, mùi gì lọc qua gió cũng trở thành trong veo, man mát. Lang thang ngoài đường thường hay 
chạm phải mùi ngón ngọt của những bắp ngô luộc hay sắn háp nước cốt dừa thơm lừng. 


82. Mùi vắt từ thu sang đông. Nhưng mùa đông thì lại thèm chạm tay ngay vào mùi thơm nóng bỏng ấy, 
xuýt xoa đưa lên miệng. Còn ở giữa mùa thu, cứ... dë đấy, chậm rãi mà “uống” mùi hương cái đã. 


83. Mùa đông, nó lại được ủ kín trong đủ loại mũ len, khăn choàng. Nên chỉ có mùa thu, tôi mới được 
ngắm nó từng lọn, từng lọn mềm mại buông xõa xuống bờ vai thon, khêu gợi đến chết người. 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 11/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp za Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


85. Nghe nói, mùa thu của Hà Nội là mùa đẹp nhát để yêu ai đó. Thật phù hợp cho những ngón tay đan 
chặt vào nhau. Thế tay em đã sẵn sàng để chuẩn bị đan tay anh chưa? 


86. Mùa thu trôi cho lòng ai bịn rịn, Nhớ thương nhau, nhắn câu đợi, câu chờ... 


87. Mùa thu thi ở đâu cũng có, nhưng thu Hà Nội thì cứ đẹp đến nao lòng. Nhất là khi mới sáng ra có cơn 
mưa ào at mang theo cả màu lá đỏ của cây bàng, màu nâu thám của những ngôi nhà có và màu xanh 
của cốm. Tắt cả hòa quyện tạo nên bức tranh mùa thu Hà Nội đẹp âm thầm và nhỏ giọt tí tách. 


88. Thu Hà Nội! Không lẫn vào đâu được vì ít nhiều những giọt mưa vẫn hoà đều vào dòng nước mắt! 
Chỉ ước nếu được quay lai! Thì sẽ chỉ giữ riêng mùa thu đó cho mình! Không hy vọng, không ám áp 
không tổn thương! 


89. Thu Hà Nội dễ khiến người ta buồn và hoài niệm về những điều đã cũ. Sáng thức dậy, cố cho phép 
mình cuộn tròn trong chăn để nhớ về những kỷ niệm, những con đường đã qua, những câu chuyện chưa 
có hồi kết và cả những con người đã lâu chưa gặp. Bát chợt, muốn lang thang đâu đó chỉ dé cảm nhận 
Hà Nội đang khoác màu áo mới, để hít hà cái se lạnh một sớm mùa thu của thành phố này. 


90. Ở Hà Nội, mùa hạ khiến cho không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Thì mùa thu lại khác hẳn, mùa thu 
khiến Hà Nội trở nên thanh thản và nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng những chiếc lá thu vàng bay trong gió, nhẹ 
nhàng đám mây xốp đôi khi từ đâu đó tới tô điểm cho bầu trời xanh. Thu Hà Nội khiến cho người ta muốn 
ra ngoài nhiều hon, dé tận hưởng sự thoải mái, nhẹ nhàng mà thu Hà Nội dem lại. Dé thấy yêu đời hơn, 
yêu Hà Nội hơn. 


e STT Hà Nội mùa thu buồn 

e Tho tình cuối mùa thu lá rơi 

e Tho mùa thu lá vàng rơi 

e Tho mùa thu Hà Nội 

e Thơ mùa thu buồn tâm trạng 

e Thơ tình yêu mùa thu lãng man 


Mùa thu là mùa của những yêu thương và cũng là mùa của những nỗi buồn. Đúng vậy, mùa thu yên tĩnh, 
có chút cô liêu và gợi lên trong lòng nhiều những suy tư cùng nỗi buồn man mác. Vừa rồi là những status 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 12/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home ÁnhBep  SEHinhNén  JQTinhYéu ®®DanhNgôn Œ Status 


& Tho Ngán 


vav Ddli VAIIY ACIN DAI VICL OII MUA IHU CX JU (JLCLUIOÔ IIAJ VC MUA TI1U JC LAIH VUA NIV IVIVIT 


' l 
Man Tai Danh Muc STT Hay Về Tình Yêu của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để 
ı Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé! 
I I 
L. = e e e m e m e e o .... ............ ....... ...................................... =l 


5/5( 1bình chọn ) 
Bài Viết Liên Quan: 


e STT Tháng 10 Hay & Những Dòng Thời Gian Viết Về Tháng 10 Cuối Thu 


e STT Năm Tháng Vói Và & 120 STT Năm Tháng Åy Chúng Ta Lë Mát Nhau 


Chia Sẻ Bạn Bè Cùng Đọc: 


0 w t m 9 





STT Gió Mùa Về — 50+ Câu Status 





STT Tháng 9, Status Chào Tháng 
Gió Lạnh Đầu Mùa & Rét Mướt Tâm Viết Về Mùa Đông Buồn & Cô Đơn Chín Yêu Thương, Tâm Trạng & 
Trạng Buồn 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 13/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


About Nguyễn Văn Hiệp 


Đây là Blog chia sẻ miễn phí. Bạn được toàn quyền trích dẫn và sử dụng lại nhưng không 
được chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung bài viết. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa bằng 
cách dẫn nguồn để tôn trọng tác giả. Chúc các bạn vui vẻ! Facebook - Twitter 


Dé Lại Một Bình Luận 


Email của ban sẽ không được hién thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu * 


Bình luận 


Email * 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 14/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp za Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


( ) Notify me of new posts by email. 


ĐĂNG BÌNH LUẬN 








66 Một người bình thường như bao 
người...." 


Subscribe to Blog via 
Email 


Enter your email address to 
subscribe to this blog and receive 
notifications of new posts by email. 
doin 6 other subscribers 


Email Address 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 


15/19 


08:32, 29/09/2021 


Home Ảnh Đẹp 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 


STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Q Tinh Yéu *? Danh Ngôn (4 Status 


& Tho Ngán 


Bài Viét Mói Nhát 


STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu 
Se Lạnh Của Gió Mơn Man Tháng Chín 27, 
2021 


Thơ Tháng 10 Hay & Tuyển Tập Thơ Tháng 
Mười Lãng Mạng, Tâm Trạng Tháng Chín 24, 
2021 


STT Tháng 10 Hay & Những Dòng Thời Gian 
Viết Về Tháng 10 Cuối Thu Tháng Chín 23, 
2021 


Thơ Chế Trung Thu — 15 Bài Tho Trung Thu 
Chế FA Vui & Hài Hước Nhất Tháng Chín 16, 
2021 


Thơ Trung Thu, Chùm Thơ Tết Trung Thu 
Thiếu Nhi Hay & Ý Nghĩa Nhất Tháng Chín 15, 
2021 


Ảnh Chế Trung Thu FA (Người Cô Đơn) Một 
Mình Hài Hước & Vui Nhộn Tháng Chín 10, 
2021 


Nhà Thơ Được Yêu Thích 
Xuân Diệu 
(1916-1985) - 336 Bài Thơ 


Xuân Quỳnh 
(1942-1988) — 162 Bài Thơ 





Hàn Mặc Tử 


16/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home ÁnhBep  SEHinhNén (2TìinhYêu % Danh Ngôn [Œ Status 
& Thơ Ngắn 


Nguyễn Bính 
(1918-1966) — 220 Bài Thơ 


Nguyễn Khuyến 
(1835-1909) — 360 Bài Thơ 


Huy Cận 
(1919-2005) - 207 Bài Thơ 





Danh Mục Xem Nhiều Nhất 


Hoa Đẹp 
Hình Nền Máy Tính Đẹp Nhất Hiện Nay 
Hình Nền Điện Thoại Tình Yêu 
Hình Nền Điện Thoại Đẹp Nhất 
Hình Xăm Nghệ Thuật Đẹp 
Hình Ảnh Buồn Về Tình Yêu 
Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Kute 
Mùa Xuân 
Mùa Đông 
Chủ Đề Xem Nhiều Nhất 
3k Mùa Xuân - Thơ Và Câu Nói Mùa Xuân 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 17/19 


08:32, 29/09/2021 


Home Ảnh Đẹp Eg Hình Nền 


Q2 Tình Yêu 


STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mơn Man 


®%? Danh Ngôn (# Status 


& Thơ Ngắn 


Bài Viết Xem Nhiều Nhất 


1. STT Tháng 12, Status Xin Chào & Viết Về Tháng 12 
Mùa Đông Rét Mướt 


2. Thơ Tình Tháng 12, Chùm Thơ Ngắn Về Tháng Mười 
Hai Trời Se Lạnh 


3. Tản Mạn Tháng 12! Tháng Của Những Kẻ Tự Tình Với 
Cơn Lạnh Ngoài Kia 


4. Có Đơn Là Gi Nhi? Sao Hôm Nay Mét Mỏi Quá 


5. Ai Bảo Anh Yêu 1 Cô Gái Từng Tổn Thương... Như 
Em 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 


Bài Viết Mới Nhất 
STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh 


Của Gió Mơn Man Tháng Chín 27, 2021 


Thơ Tháng 10 Hay & Tuyên Tập Tho Tháng Mười Lãng 
Mạng, Tâm Trạng Tháng Chín 24, 2021 


STT Tháng 10 Hay & Những Dòng Thời Gian Viết Về 
Tháng 10 Cuối Thu Tháng Chín 23, 2021 


Thơ Chế Trung Thu — 15 Bài Thơ Trung Thu Chế FA Vui 
& Hài Hước Nhát Tháng Chín 16, 2021 


Thơ Trung Thu, Chùm Thơ Tết Trung Thu Thiếu Nhi Hay 
& Ý Nghĩa Nhất Tháng Chín 15, 2021 


Bình Luận Mới Nhất 
Nguyen huu thien trong Ảnh đẹp kèm danh ngôn ché thất 
tình cười rơi nước mắt 


Nguyễn Văn Hiệp trong Thơ Về Trăng, 45+ Thơ Hay Về 
Trăng Khuya Buồn, Cô Đơn & Tâm Trạng 


Thi Diep Dang trong Thơ Về Trăng, 45+ Thơ Hay Về 
Trăng Khuya Buồn, Cô Đơn & Tâm Trạng 


18/19 


08:32, 29/09/2021 STT Mùa Thu & 90+ Status Hay Về Mùa Thu Se Lạnh Của Gió Mon Man 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền Q Tình Yêu *? Danh Ngôn (Z Status 


& Thơ Ngắn 


wegen 2227<:£0223ã1= Quy 2X HN 242122 an va 


PROTECTED 


< © Copyright 2014 - 2022 Chiều Tà dot Com (TinBanDoc.Com Old) : All Rights Reserved : Creat By Nguyễn Văn Hiệp : 
Giới Thiệu : Liên Hệ - Bản Quyền > 


https://chieuta.com/status-hay-ve-mua-thu.html 19/19 


